KHOẢNG LẶNG 


thánh: thơi 


Dạo này thấy ngài Bói-Cá ít giao 
thiệp, hay trầm tư. Chim-Gáy tới 
thăm. Gáy nói: 

- Bữa nay trời đẹp, ngài nên đi cùng 
tôi thăm ruộng lúa. Lúc này sắp mùa 
gặt, ruộng đông vui, nhiều chim kéo 
về. Ngài ra đó còn biết thêm nhiều 
việc đời. 

Bói-Cá đã điểm tâm, nên vui vẻ đi 
cùng Gáy. 

Ngài thấy ruộng lúa sắp chín vàng 
thì xúc động lắm. Đồng ruộng mênh 
mông, Bói-Cá và Gáy sà vào nơi 
vàng ruộm. 

Bên đám ruộng trông sung túc, 
được mùa, Bói-Cá lân la hỏi chuyện. 
Lạ thay chẳng mấy ai trả lời. Anh thì 
mải gồng chống đỡ gió, anh lại gồng 
giữ bông, hay bận che chắn bọn chim 
chóc chỉ chờ vặt hạt chín. Anh nào cũng lưng còng, mặt úp. Mãi mà vẫn chưa 
được câu nào ra đầu ra đũa. 


Bùi Quang Khiêm 


Thấy Bói-Cá nản, Gáy bảo: 

- Ta sang phía bên kia, chỗ ấy lao xao, vui vẻ. Các anh bên ấy vươn lên vẫy 
chào, có dáng hay chuyện. 

Quả nhiên sang bên ấy bắt chuyện được ngay. Tò mò, Bói-Cá hỏi: 

- Cùng cánh đồng này sao hai bên tính cách khác nhau? Bên kia đăm đăm, 
bên này hồ hởi. 

Một anh Lúa đang lắc lư theo gió nhanh nhảu: 


- Vâng, hoàn cảnh khác nhau. Chúng em nhẹ gánh, thẳnh thơi lắm. Các bác 
bên kia suốt ngày cau có, chăm chăm giữ đám hạt chín. Phí cơ hội hưởng cái 
vui múa hát, tán gẫu những ngày nắng đẹp... 

Vừa nói, anh Lúa ưỡn ngực, dang tay như muốn ôm trời đất vào lòng, mắt 
long lanh không giấu sự kiêu hãnh. Đôi tay Lúa đập đập vào thân mình đang 
đu đưa, khiến cánh lá phất phơ. 

Bói-Cá mắt tinh nhận ra, phía bên này, anh nào cũng chỉ toàn hạt lép... 


Châu Chàng 


1 00 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


